09:54 22/7/24 Đồng bảo hiểm là gì? Phân biệt đồng bảo hiểm và tái bảo hiểm 


Liên hệ để được báo giá 1800 599 998 English Bồi Thường 


Q 


Trang chủ > Blog > Đồng bảo hiểm là gì? Phân biệt đồng bảo hiểm và tái bảo hiểm 


Đồng bảo hiểm là gì? Phân biệt 
đồng bảo hiểm và tái bảo hiểm 


yinsurance.com.vn 1800 599 998 (24/7) 


Đăng ngày 
26/11/2023 


Đồng bảo hiểm là gì? Đây là một khái niệm quan trọng mà nhiều người vẫn còn mơ hồ khi bước vào thế giới của bảo hiểm. Trong bài viết này, chúng 
ta sẽ cùng nhau khám phá và hiểu rõ hơn về khái niệm quan trọng này, giúp bạn tự tin hơn trong việc quản lý tài sản và bảo vệ mình trong tương lai. 


Khái niệm đồng bảo hiểm 


Theo Khoản 29, Điều 4, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022: “Đồng bảo hiểm là trường hợp các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm 
phi nhân thọ nước ngoài cùng thống nhất giao kết với bên mua bảo hiểm trên một hợp đồng bảo hiểm, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh 
doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài nhận phí bảo hiểm và bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm”. 
Y nghĩa của đồng bảo hiểm 

Từ khái niệm trên có thể hiểu ý nghĩa của đồng bảo hiểm là sự chia sẻ rủi ro giữa hai hoặc nhiều công ty bảo hiểm cho một đối tượng tham gia bảo 


hiểm. Khi đó, các công ty bảo hiểm sẽ cùng chia sẻ quyền lợi và trách nhiệm theo một tỷ lệ thỏa thuận và được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm. 


Nhờ có đồng bảo hiểm các doanh nghiệp giảm thiểu được rủi ro tài chính khi tập trung vào một hoặc một số hợp đồng với số tiền bảo hiểm quá lớn. 


https://www.libertyinsurance.com.vn/blog/dong-bao-hiem-la-gi-phan-biet-dong-bao-hiem-va-tai-bao-hiem-2023 1/3 


09:54 22/7124 


https:/Wwww.li 


Đồng bảo hiểm là gì? Phân biệt đồng bảo hiểm và tái bảo hiểm 


$ 


www.libertyinsurance.com.vn Ác, 1800 599 998 (24/7) 
Ý nghĩa đồng bảo hiểm là sự chia sẻ rủi ro 
Khi nào cần đồng bảo hiểm? 


Ở Việt Nam, thông thường các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện đồng bảo hiểm đối với những hợp đồng bảo hiểm có giá trị lớn như bảo hiểm máy 
bay, bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm cho các tài sản có giá trị lớn như nhà cửa. 


Một ví dụ cụ thể cho trường hợp đồng bảo hiểm là tổng Công ty trực thăng Việt Nam ký hợp đồng bảo hiểm hàng không năm 2022 - 2023 với liên 
danh bảo hiểm PVI - Bảo Việt - MIC, gồm bảo hiểm thân máy bay, bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của Hãng đối với hành khách và bên thứ ba, bảo 
hiểm tai nạn cho phi công. Trong vụ rơi máy bay trực thăng Bell-505, số hiệu VN-8650 ngày 5/4/2023, cả 3 doanh nghiệp bảo hiểm này sẽ phải chỉ 
trả bồi thường cho Công ty trực thăng Việt Nam và gia đình nạn nhân. Trong đó PVI là nhà bảo hiểm gốc đứng đầu và có thể phải chỉ trả số tiền cao 
nhất trong 3 công ty. 


Ở nước Mỹ, không chỉ các doanh nghiệp bảo hiểm cùng chia sẻ rủi ro, đồng bảo hiểm cũng có thể là sự chia sẻ rủi ro giữa người mua bảo hiểm và 
bên bảo hiểm, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe. Ví dụ, một người mua bảo hiểm sức khỏe, sau khi đã đạt đến khoản khấu trừ hàng năm, 
người đó có thể phải chịu trách nhiệm thanh toán một phần trong tổng hóa đơn dưới hình thức đồng bảo hiểm. Nhiều công ty bảo hiểm hoạt động 
theo chương trình đồng bảo hiểm 80/20. Tức là người mua bảo hiểm chịu 20% chi phí cho các hóa đơn thuốc, viện phí,... 


^ .^ ` > .~* ` ze® > .¬* 
Phân biệt đông báo hiểm và tái bảo hiểm 
Đồng bảo hiểm và tái bảo hiểm đều là các hình thức để các công ty bảo hiểm phân tán rủi ro. Tuy nhiên hai hình thức này có sự khác biệt. 
Đồng bảo hiểm là tập hợp nhiêu doanh nghiệp cùng tham gia bảo hiểm cho 1 đối tượng bảo hiểm để cùng gánh chịu rủi ro theo như một tỷ lệ thỏa 
thuận. Theo Khoản 3, Điều 4, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, Kinh doanh tái bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái 
bảo hiểm, nhận một khoản phí tái bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm khác để cam kết bồi thường cho các trách nhiệm đã nhận bảo hiểm. 
Tái bảo hiểm là hình thức mà các doanh nghiệp bảo hiểm sử dụng nhằm chuyển một phần trách nhiệm bảo hiểm cho một doanh nghiệp bảo hiểm 


khác, dựa trên cơ sở nhượng lại chi phí bảo hiểm thông qua hợp đồng bảo hiểm. Tái bảo hiểm có thể hiểu là bảo hiểm lại cho bảo hiểm. Điều này có 
nghĩa là các doanh nghiệp bảo hiểm cũng sẽ trở thành đối tượng được bảo hiểm. 


bertyinsurance.com.vn/blog/dong-bao-hiem-la-gi-phan-biet-dong-bao-hiem-va-tai-bao-hiem-2023 


2/3 


09:54 22/7/24 Đồng bảo hiểm là gì? Phân biệt đồng bảo hiểm và tái bảo hiểm 


www.libertyinsurance.com.vn ® 1800 599 998 (24/7) 


Đừng nhầm lẫn khái niệm đồng bảo hiểm và tái bảo hiểm 


Kết luận 


Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về đồng bảo hiểm là gì và ví dụ cụ thể về sự quan trọng của nó trong cuộc sống thực tế. Đồng bảo hiểm 
không chỉ giúp chia sẻ rủi ro mà còn đảm bảo tính bền vững của hợp đồng bảo hiểm. Việc hiểu rõ khái niệm này sẽ giúp bạn tự tin hơn trong việc 
bảo vệ tài sản và tài chính cá nhân trong tương lai. Hãy luôn xem xét kỹ trước khi ký kết hợp đồng đồng bảo hiểm và nắm vững quyền lợi của bạn. 


Bảo hiểm cá nhânBảo hiểm Doanh nghiệpVâề Liberty Việt NamBồi thường 


Nhận báo giá ngay 


1800 599 998 


Chính sách cookie | Thông báo bảo mật | Điều khoản & Điều kiện | Chính sách an toàn thông tin 


© 2024 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty, Tầng 18, Tòa nhà Vincom, 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 


https://www.libertyinsurance.com.vn/blog/dong-bao-hiem-la-gi-phan-biet-dong-bao-hiem-va-tai-bao-hiem-2023 


3/3 


